


Chương 1173-2: Huyết Tự đại hội 2



"Hàn đạo hữu, mặc dù Vương Thượng đặc cách cho ngươi tiến vào Bát Hoang sơn xem lễ, nhưng hôm nay dù sao cũng là một đại sự kiện tuyên cổ hiếm có của Man Hoang chúng tộc, có một số việc, vẫn cần thông báo ngươi một tiếng." Liễu Thanh bỗng nhiên chủ động mở miệng nói. 

 

"Tiền bối mời nói, xin lắng tai nghe." Hàn Lập nói ra. 

 

"Một lát nữa trên đỉnh núi sẽ có Chàng Thiên Chung vang lên, Man Hoang chúng tộc sẽ từ bốn phía khác nhau của Bát Hoang sơn, theo tám sơn đạo từ xa xưa cùng nhau leo lên núi. Muốn lên đến đỉnh núi cũng không dễ dàng, trên sơn đạo bố trí cấm chế Viễn Cổ Bát Vương, đối với hết thảy sinh linh đều có tác dụng áp chế, cho dù máu thịt mạnh mẽ của Man Hoang dị thú, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, cho nên ta khuyên ngươi lượng sức mà đi, chớ có cậy mạnh.bản dịch tại bạchh ngọc sách" Sau khi hơi chần chờ, Liễu Thanh mở miệng nói ra. 

 

"Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta nhớ kỹ." Hàn Lập gật nhẹ đầu đáp. 

 

Dứt lời, ánh mắt hắn lại đồng thời nhìn Liễu Nhạc Nhi và Tiểu Bạch, hai người bọn họ đều không tu luyện thân thể, lát nữa leo núi, chẳng phải sẽ thiệt thòi lớn? 

 

"Không cần lo lắng bọn họ, phàm là cơ thể ẩn chứa huyết mạch hậu duệ Viễn Cổ Bát Vương, huyết mạch càng nồng hậu dày đặc, càng không cần phải lo lắng áp chế. So với những người khác, chúng leo lên sẽ càng thêm nhẹ nhõm." Liễu Thanh nói. 

 

Hàn Lập khi nghe xong tâm thần mới buông lỏng, yên lòng. 

 

Hắn ngửa đầu nhìn về ngọn núi nguy nga phía trước, cả ngọn núi đều bao phủ dưới một tầng quang mang màu đỏ sậm, một con đường được mở ra trên những thềm đá cổ, rộng chừng ngàn trượng, giống như một cái thang trời khổng lồ, gần như thẳng tắp, dựng thẳng trước người, tâm thần không nhịn được kích động. 

 

"Boong, boong, boong " 

 

Đúng lúc này, trên đỉnh núi vang lên ba tiếng chuông ngân. 

 

Từng tầng hư không gợn sóng mắt trần có thể thấy khuấy động từ trên đỉnh núi lan ra bốn phương tám hướng. 

 

Hàn Lập thấy vậy, trong lòng khẽ động. 

 

Trong gợn sóng này, tựa như ẩn chứa một loại ba động mười phần đặc biệt, ngay khi nhộn nhạo từ đỉnh đầu đã làm hắn cảm thấy Chân Linh huyết mạch giống như thức tỉnh, không cần hắn thúc giục liền tự động di chuyển khắp nơi trong cơ thể. 

 

Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn xem xét đám người xung quanh, khí tức trên thân từng người phóng đại, như thể cũng nhận được một lực lượng thần bí chỉ dẫn, quanh thân đều tràn ra sương mù nhàn nhạt màu hồng phấn.